Thanh niên và Doanh nghiệp chung tay hành động giảm rác thải nhựa t... — https://www.vb4e.com/thanh-nien-va-doanh-nghiep-chung-tay-hanh-d... 


(tel:+)  (mailto:info@envit.com) 


VE4E 


VIETNAM 8USINESS 
FOR ENVIRONMENT 


(https://www.vb4e.com/) 





VE4E 


VIETNAM BUSINESS 


OJECTS 


(https://www.vb4e.com/) 











& By: vb4e 


lof4 0/11/2021, 1:10 AM 


Thanh niên và Doanh nghiệp chung tay hành động giảm rác thải nhựat... — https://www.vb4e.com/thanh-nien-va-doanh-nghiep-chung-tay-hanh-d... 


©S›¿ Comments: 0 


Thanh niên và Doanh nghiệp chung tay 
hành động giảm rác thải nhựa tại Việt 
Nam 


Ngày 17/10/2021, Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường (VB4E) và Quỹ vì tầm vóc Việt (VSF) tổ 
chức đối thoại về giảm ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Mục đích của đối thoại là thúc đẩy hợp tác giữa 
doanh nghiệp, thanh niên và các bên liên quan để giải quyết những mối đe dọa do rác thải nhựa 


gây ra tại Việt Nam. 


Một trong những lý do các bên tổ chức đối thoại này là dựa trên một báo cáo gần đây do IUCN và 
Ts. Vương Quân Hoàng thưc hiện về những nần tảng và sáng kiến của doanh nghiệp liên quan 
đến môi trường Việt Nam. Nghiên cứu đã cho thấy từ năm 2012 - 2019, trên 7 đầu báo, số lượng 
các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng với 52 vụ trong khi đó chỉ có 20 hoạt 
động, sáng kiến về bảo vệ môi trường do doanh nghiệp thực hiện. Do đó, điều quan trọng là nâng 
cao nhận thức và huy động doanh nghiệp tham gia hợp tác với thanh niên và các bên liên quan 


góp phần đảm bảo một tương lai bền vững. 


Tại sự kiện, một số công ty lớn đã trình bày về các thực hành doanh nghiệp bần vững hiện đang 
được thực hiện góp giảm ô nhiễm nhựa. Tập đoàn TH giới thiệu về nỗ lực lớn của công ty sản xuất 
túi vải thay thế cho túi ny-lon tại chuỗi cửa hàng tiện ích TH True Mart. Nhằm khuyến khích sử 
dụng túi, công ty đưa ra chính sách giảm giá cho khách hàng khi tái sử dụng túi khi mua hàng và 


giao KPI cho nhân viên để bán những sản phẩm này và tuyên truyền về ý nghĩa của hoạt động. 


Tập đoàn Telra Pak chia sẻ về chương trình tái chế học đường, tái chế những vỏ hộp sữa vứt đi 
thành giấy công nghiệp và tấm lợp mái. Đại diện công ty SriThai thông báo về cách tiếp cận 3S 
(Tiết kiệm năng lượng, Tiết kiệm vật liệu và Bảo vệ thế giới). Cách tiếp cận 3S được thực hiện nhằm 
mục đích giảm lượng bao bì thải ra nguồn nước và biển và tìm kiếm các giải pháp bền vững trước 


những vấn đề cấp bách của thời đại này. 


Sự kiện còn thu hút sự tham gia của những sáng kiến doanh nghiệp khác để giải quyết vấn đề ô 
nhiễm rác thải nhựa như chương trình nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa của Hội nữ doanh 
nhân Hà Nội (HNEW) thông qua nghệ thuật. Nhiếp ảnh gia Hùng Lekima, Đại sứ Đại dương do Bộ 
TNMT trao tặng, đã trình bày về hành trình săn rác và thông điệp “Du lịch: xả stress không xả rác”. 
Một triển lãm về “Nhựa: sự sống hoang dã” do Cơ quan Nghiên cứu vì sự phát triển Pháp (IRD) 
xuất bản thông qua dự án COMPOSE cũng được trưng bày tại sự kiện cho các bạn thanh niên và 


doanh nghiệp tham quan. Eš 


2of4 0/11/2021, 1:10 AM 


Thanh niên và Doanh nghiệp chung tay hành động giảm rác thải nhựa t... — https://www.vb4e.com/thanh-nien-va-doanh-nghiep-chung-tay-hanh-d... 


Đối thoai còn thu hút sự tham gia của khoảng 40 thanh niên từ dự án “Thanh niên vì Môi trường” 
và Sáng kiến Hỗ trợ thanh niên (DynaGen Initiative). Thanh niên có cơ hội thảo luận trực tiếp với 
các doanh nghiệp về những khó khăn của doanh nghiệp, động cơ tham gia, sự đánh đổi khi thực 
hiện các chương trình bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa. Sinh viên cũng đưa ra những ý kiến 
như bổ sung thông tin chỉ tiết về tái chế trên bao bì sản phẩm, huy động sinh viên thu gom rác 


thải nhựa, tiến hành các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức. 


Kết thúc hội thảo, Ts Vũ Khúc Quý, chuyên gia kinh tế môi trường đã có bài trình bày ấn tượng về 
động lực và xu hướng của doanh nghiệp khi tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông 
cho rằng bài học xử lý Covid 19 và bảo vệ môi trường có một mẫu số chung, để thành công được 
cần có sự tham gia đồng bộ kết hợp chặt chẽ của nhiều giải pháp và nhiều bên liên quan. Ngoài 
vai trò của nhà nước, các tổ chức xã hội thì rất cần sự chung tay của các doanh nghiệp. Thông qua 
đối thoại, các bên hy vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghệp nhận thức được tầm quan trọng để bảo 


tôn và bảo vệ môi trường vì một tương lai bền vững. 





Enter Search Keywords © 


Tin tức & Sự kiện (https://www.vb4e.com/tin-tuc-su-kien/) 


Tài liệu tải về IMiNE00000009/0600/80/00-00000010Ạ4 


3of4 0/11/2021, 1:10 AM 


Thanh niên và Doanh nghiệp chung tay hành động giảm rác thải nhựa t... — https://www.vb4e.com/thanh-nien-va-doanh-nghiep-chung-tay-hanh-d... 


Website này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy điển 
(Sida) thông qua dự án Rác thải biển và Cộng đồng ven biển (MarPlasticcs) do IUCN thực hiện. 






ilplkedinroom) 


© 


IUCN VIỆT NAM 


Tâng 1, nhà 2A, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam 


Ô Tel:+84 (24) 3726 1575 (tel:Tel: +84 (24) 3726 1575) 
`⁄j_ VB4EAIliance@gmail.com (mailto:VB4EAIlliance@gmail.com ) 
CŠ Thứ Hai - Thứ Sáu: 8.00 - 17.00 


Copyright © VB4E 2018. All rights reserved. 
Created by: MDI () 


4of4 0/11/2021, 1:10 AM 


